Ngựa Hoang Nhớ Rừng 
Việt Hải 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Ngựa Hoang_Nhớ Rừng 





Việt Hải 
Ngựa Hoang Nhớ Rừng 


Ngựa hoang, tức mustang trong Anh ngữ, vốn biểu tượng 
cho loài sinh vật sống hoà mình trong thiên nhiên, ngựa 
hoang đẹp đẽ về dáng, dũng mãnh về sức, tình tứ trong tình 
cảm như khi đôi ngựa hoang tình tự trong chốn rừng xưa 
Tích xưa bên Tàu kể rằng chiến mã xứ Hồ Nam bị đày lên Hồ 
Bắc, chiến mã nhớ rừng xưa reo tiếng hí ai oán. 


"Ngựa hoang vung sức băng rừng 
Tùng hoành một cõi nghe từng vó câu " 


Khi nhập đề như vậy tôi muốn ám chỉ nhà thơ Tôn Thất Phú 
Sĩ, một Sĩ quan Hải Quân QL/VNCH, một nhà thơ đa tình 
trong văn chương, hồn thơ đa cảm trong âm hưởng ướt át 
của thi ca Paul Verlaine, hay mang chất lãng mạn của 
Jacques Prevert.. Nào, ta hãy nghe Tôn Thất Phú Sĩ (TTPS) 
trao tình thơ "Nỗi Nhớ": 


"Nhớ em nỗi nhớ rất lạ kỳ 

Con tim đau nhói niềm chia ly 

Đôi lúc hình như muốn nghẹt thở 
Nhìn trời nắng đẹp tưởng trời mưa" 


Rồi TTPS tình tứ hơn khi cất nỗi nhớ người yêu trong hương 
thơm nơi vườn thơ của anh: 
"Tôi đem nỗi nhớ cất trong vườn 


Rực rỡ mùa hè hoa ngát hương 
Thế mà bổng chốc bầu không khí 
Một nửa phai tàn nửa héo hon 

Nỗi nhớ hình như biết thì thầm 
Nghe lòng dào dạt tiếng yêu đương 
Nhưng sao chợt thấy như hờn ghét 
Dù biết dối lòng tôi vẫn thương" 


Trong bài "Bâng Quơ”", những ý tưởng tình nhu thoáng thơm 
hương phấn, và khi tình thăng hoa để tình đến cho hồn rung 
theo gió: 


"Em ngồi xoã tóc dáng Liêu Trai 

Hong nắng bờ vai nghiêng nghiêng gầy 
Bức tranh lụa thoáng thơm hương phấn 
Bướm ngẵn ngơ vờn rũ cánh bay 


Cứ để cho hồn rung theo gió 

Cho tình vời vợi đến trong mơ 
Đừng ngăn con suối vào sông rộng 
Mà nghẽn dòng xuôi nước vỡ bờ " 


Ta hãy nghe bài "Nụ Hôn Học Trò", nhà thơ nhắc nhớ nụ hôn 
vụng dại của thuở thiếu thời, khi đoá Quỳnh hé nhuy như bờ 
môi e ấp, bồi hồi của mối tình nhiều vấn vương: 


"Nhớ làm chi một nụ hồn 
Vụng về ngày đó nụ hôn mất rồi 


Chỉ còn sót lại trong tôi 

Bờ môi hồng nhạt bồi hồi xa xôi 

Trường xưa lớp cũ một thời 

Đoá hoa Quỳnh thắm một đời vấn vương 
Người đi để lại mùi hương 

Tôi về ngậm ngải tìm hương đốt trầm 
Mối tình tôi rất lặng câm 

Một mình mình biết dư âm thuở nào 

Lên rừng xuống biển lao đao 

Nụ hôn ngày đó ởi vào thiên thụ” 


Nhà thơ TTPS chuyên chở những lãng mạn yêu đương, khi 
mà có anh và có em như bài tình thơ mang tên "Anh và 
Em”: 


"Anh yêu em mối tình tự nhiên 
Như dòng sông xuôi về với biển 
Qua mùa đông mùa xuân lại đến 
Sau cơn mưa trời chợt hồng lên 
Em yêu anh , em mơ tương lai 
Như nụ hoa đến ngày kết trái 
Hoàng hôn xuống chim bay về tổ 
Máu tuần hoàn rồi trở về tim" 


Thượng đế sinh ra người thi sĩ để họ sống vì yêu, chết vì 
yêu, từ nhịp đập của con tim họ chỉ thổn thức cho những 
nhớ nhung, nhưng u hoài trong tình trường, và đó là cá tính 
của người làm thơ và say thơ: 


"Làm sao quên làm sao quên được 
Những ngày anh đưa em đi học 

Trước cổng trường trao nụ hôn vội 

Hai đứa thập thò sợ ai hay 

Nhớ em anh thấy lòng ấm áp 

Buổi sáng chở em trên xe đạp 

Kể nhau nghe chuyện tình trong nắng 
Nắng đẹp lòng em chói mắt anh" 


Anh nhớ em như sợi tình kéo dài nhưng rong ruổi em nhớ 
anh của ngần ấy anh nhớ em: 

"Nhớ anh, em thường ngồi lặng thinh 

Tóc em dài bềnh bồng theo gió 

Từng sợi buồn em gọi tên anh 

Sương trên cành tưng giọt mong manh 

Anh với em là loài hoa dại 

Mà sao yêu nhau đến la thường 

Đêm về ta nằm ôm gối mộng 

Mắt môi xao xuyến một mùi hương" 


Chiều nay vắng em, anh cô đơn trong quán cà phê của phố 
xá Paris lên đèn lộng lẫy, nhưng sao trong anh hồn dâng nỗi 
buồn không tên lạ lẫm, hay vì anh nhớ em vô vàn: 

"Chiều nay bên góc cà phê nhỏ 

Giữa phố Paris đẹp muôn màu 

Anh thấy hình em trong đáy cốc 

Chập chờn xoả tóc đợi người mợ" 


Nhớ em, rồi nhớ bao kỷ niệm trao nhau của sân ga metro, 
của chiều dìu nhau dọc bến sông Seine, nỗi nhung nhớ mà 
ngập hồn tương tư để nhà thơ buông thơ qua bài "Tương 
TƯ”: 


"Đêm về ôm gối chiêm bao 

Ngàn thương trăm nhớ dạt dào tình xưa 
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa 

Lời anh ngọt mật cho vừa lòng em 

Giọt rơi từng giọt bên thềm 

Như ru em ngủ êm đềm tin yêu 

Anh đi hứa hẹn thật nhiều 

Bóng anh như áng mây chiều ngừng trôi 
Hay là anh lổi hẹn rồi 

Bước chân phiêu lãng anh còn đam mê 
Anh đi để lại trăng thề 

Màu trăng kỹ niệm bên hè đêm nao.." 


Em yêu dấu, anh vói tay mở cửa trăng vào, mảnh trăng tan 
vở xanh xao cõi lòng, bây giờ trời đã lập đông; Em à, nửa 
như khói ám, nửa trông lạnh lùng, ta ghét thương cao vút 
song song hay ta lại sợ ngày mai ấy không còn để yêu,... Em 
của ngày cũ thương nhớ, còn đâu kỷ niệm xa xăm chợt hiện 
về, để cho đường lên đỉnh núi cheo leo, để đường ra cửa 
biển sóng reo rì rào: 

"Hồn em anh bỏ đường nào 

Vỡ toang từng mãng nghẹn ngào chơi vơi 

Tương tư tím một góc trời 


Mây xa lạc gió một đời nhớ anh." 


Je taimé pour toujours! mãi mãi cho em. Cho em bao ngày 
cũ, của thuở hẹn hò, của ngày xưa tuổi mộng của dĩ vãng 
dáng yêu, em còn nhớ bài thơ "Ngày Xưa Yêu Dấu”: 

"Ngày xưa em không làm thơ 

Vì anh là cả bài thơ trong hồn 

Tình em sương khói cô thôn 

Chập chờn ẩn hiện một dòng sông xanh 

Giọt mưa còn đọng trên cành 

Là giọt nước mắt để dành cho nhau" 


Paris vào Xuân, vườn hồng tươi thắm, đôi yến bay lượn bên 
nhau để tháng 3 khi vào mùa yêu thương ta trao nụ hôn bên 
hông giáo đường như bài thơ "Tháng Ba Paris": 

"Châu Âu tháng ba buồn 

Lòng Paris lao đao 

Chuông Giáo đường thanh thoát 

Cầu nguyện Chúa trên cao 

Cho bình yên dưới thế 

Hoa nở theo gót chân 

Nắng vờn trong mái tóc 

Tiếng nói cười quen thân" 

Ta bên nhau phố xá chan hoà khúc hoan ca mừng Xuân, 
trong nỗi xôn xao của Paris trong tầm mắt, nhưng Sài Gòn 
khuất dạng quê hương trông niềm mong đợi: 


"Bỗng Paris bừng dậy 


Khúc nhạc vui chan hoà 
Điệu vũ mừng xuân mới 
Người Paris xôn xao 

Sài Gòn tôi rất xa 

Paris tôi rất gần 

Nửa hồn tôi trông đợi 
Nửa hồn tôi thiết tha" 


Ta đi giữa phố người sao như trong nỗi ngậm ngùi của quê 
hương trăn trở cách xa, nơi đó ta có Sài Gòn bao nụ tình 
xanh với thương xá Tam Đa, có Huế của ngày nào ta đi 
ngang phố chợ Đông Ba, của những nỗi nhung nhớ em, 
dồng nghĩa với nhung nhớ quê hương; Ôi, quê hương trong 
tiềm thức cũ: 


"Dòng sông Seine hai ngả 
Tôi chơi vơi đi tìm 

Ngả nào về Gia Hội 

Ngả nào về Đông Ba 
Lòng tôi vẫn nhung nhớ 
Đời tôi vẫn bơ vơ 

Quê tôi chừ đâu nhỉ ?..." 


Mặc dù xa cố quốc đã lâu, nhà thơ TTPS mang bao hồn thơ 
nhung nhớ chốn cũ, như ngựa hoang nhớ rừng xưa, hay 
chiến mã khóc khi xa Hồ Nam để dâng sầu tâm tư ngựa 
hoang, Mustang de Paris, để mãi mãi thổn thức lời thơ xao 
Xuyến rừng xưa, hay như nhà thơ đi giữa Paris vẫn mang 


con tim của Sài Gòn, của Huế xưa Tôi đọc bao bài thơ của 
Mustang de Paris, tôi cảm thấy thơ anh gần gủi của nét đẹp 
quê hương, khi mà nỗi cảm xúc chứa chan dâng sóng dạt 
dào của biển Tiên Sa, của Nha Trang,của phố xá Mỹ Tho, của 
Đông Ba, của Gia Hội,... Đó là "Ngựa Hoang Nhớ Rừng", 
Mustang de Paris, nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ, người bạn văn 
thơ của tôi đóng góp hằng trăm bài tình thơ cũng như thơ ca 
ngợi quê hương trong vườn hoa thi ca của văn học sử Việt 
Nam. Tôi viết những dòng này cho anh, Mustang de Paris. 


Los Angeles 


Việt Hải 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: CT.LY đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 6 năm 2005 


